PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


ĐỊNH LUẬT THIÊN NHIÊN CỦA vũ TRỤ 
(PANCA NIYÃMA ) 

Bìùkkhu Nãga Mahã Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 


Tác phẩm 19 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NÃGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm Dl. 2016 - P1.2559 




2 


MỤC LỤC 

Lời Tựa.3 

Ngũ Luật Thiên Nhiên (Paỉica Niyãma).4 





3 


Lòi Tựa 

Hiện nay khoa học đã khám phá ra những điều mà có liên quan đến “Luật 
thiên nhiên của vũ trụ” nhu trên mặt trăng nguời ta có thể trồng ít thứ hoa thảo 
đuợc mọc lên một cách nhanh chóng lạ thuờng, những hiện tuợng khác lạ trên 
các hành tinh khác... đều để chứng tỏ đến “Luật thiên nhiên của vũ trụ” mà Đức 
Phật tổ Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng cách đây hơn 25 thế kỷ. 

“Ngũ luật thiên nhiên” hay là “Định luật tự nhiên của vũ trụ” (panca niyãma) 
là một định luật tự nhiên có sẵn, dầu cho ai khám phá nó ra không, nó cũng vẫn 
có, nó không ở duới sự điều khiển, sai khiến, chỉ huy của một vị Thần Linh hay 
vị Chúa Te nào cho rằng mình có toàn năng toàn lực tạo hóa ra vạn vật nhu Trời 
Phạm Thiên ( Brahma ) hay là Đức Phật là bậc toàn giác chẳng hạn. 

“Ngũ luật thiên nhiên” ấy có tánh cách tự nhiên hoạt động theo “bản tánh của 
nó” tùy thời gian và không gian của nó phù hợp mà phối hợp vậy thôi. 

Mong rằng quý vị độc giả sau khi đọc qua quyển “Định luật tự nhiên của vũ 
trụ” sẽ lãnh hội một phần nào về giáo lý Phật Đà rất có liên hệ đến khoa học, mà 
hiện nay các khoa học gia càng khám phá ra những bí ẩn của Vũ trụ lại càng nhìn 
nhận và chứng minh những gì mà Đức Phật đã dạy từ lâu rồi. 

Nam Mô Bổn Su Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nãga Mahã Thera - Tỳ khiêu Bỉm Chơn 
Nguyên Tăng Thong Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam 



Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Xin thành kỉnh đảnh lê Đức Thế Tôn, Đức Trọn Lành, Chánh Biến Tri. 


4 


Ngũ Luật Thiên Nhiên (Panca Niyama) 

Đây xin kể về “Ngũ luật thiên nhiên”: utu niyãma - định luật về thời tiết 
(nóng, lạnh); bĩja nỉyãma - định luật về giống chồi, mầm và tế bào; kamma 
niyãma - định luật về nghiệp báo; citta niyãma - định luật về tâm thức; dhamma 
niyãma - định luật về quy phạm hay các Pháp. (Năm định luật thiên nhiên này 
mà các “Thần giáo” cho là “Đấng tạo hóa” hay là “Thượng Đế”). 

Giải rằng: 

1. Định luật về thời tiết (utu niyãma ): là định luật liên quan đến sự tiến triển 
các vật chất không có cơ thể ( inorganique ) như hiện tượng mưa, gió, thời tiết 
nóng, lạnh, xuân, hạ, thu, đông tự nhiên thay đổi. Mai, liên, cúc, đào tuần tự đua 
nở theo mùa tiết của nó, tự xoay tròn như kim đồng hồ. Định luật này có ai hay 
máy móc nào sai khiến không? Nó có tính chất tuyệt đối đối vói ta không? Không 
- Vì nếu nhờ sự luyện tập cơ thể ta cũng có thể thoát ra khỏi vòng chi phối của 
nó. Như mùa đông trời lạnh thấu xương. Nhưng có người nhờ sự luyện tập yoga 
mà họ có thể nằm khỏa thân trong tuyết giá mà họ vẫn không hề lạnh - hoặc có 
người đi trên lửa mà họ không hề thấy nóng bỏng. 

2. Định luật về giống chồi, mầm và tế bào (bĩịa niyãma ): là định luật về sự 
tiến triển của những vật chất hữu cơ ( organique ) như cây cỏ, hột giống và những 
vật có tế bào. Do định luật này mà giống nào sinh ra giống nấy, lúa do hột lúa 
mà ra, vị ngọt do đường mía, mật mà ra, luật trống mái tế bào và phần tử genes 
trong sự thọ thai cũng do định luật này chi phối. Bĩja niyãma cũng không phải là 
một định luật bất cưỡng lại. Ta cũng có thể xoay chuyển, kiểm soát nó được. Như 
trong cách trồng tỉa, ta cũng có thể chấp cành cây này qua cây kia để đổi phẩm 
chất hoặc số lượng của giống ấy được. 

3. Định luật về nghiệp báo (kamma niyãma) là định luật hành vi và quả hay là 
“nhân quả”. Nhân gieo thì trổ quả. Nhân tốt đem lại quả tốt, nhân xấu đem lại 
quả xấu, đó là sự tự nhiên phải trổ sanh ra như vậy chớ không do ai thưởng phạt 
cả. Kamma niyãma tự nhiên có năng lực tác động mà không cần đến sự kích 
thích. Muốn hay không muốn bên ngoài đây là định luật chung của vạn vật trong 
vũ trụ. 

Ta thường nói “thủy lưu tại hạ”, nước chảy xuống chồ thấp, bởi chất nước luôn 
luôn tìm kiếm cho được sự quân bình, bằng phang không cần một máy móc hay 
nhân vật nào chỉ huy hay sai khiến, luật nhân quả cũng vậy, đã có nhân thì có 
quả như trả lại sự quân bình không thể tránh được, cũng như không thể ngăn hay 




5 


tránh không cho nước chảy xuống chiều thấp trước khi nó đến mức quân bình 
như sự tự nhiên xoay vần của mặt trời và mặt trăng vậy. 

Kamma niyãma không phải là một định luật bất cưỡng mà ta có thể chuyển hướng 
nó được (gọi là chuyển nghiệp). Tuy rằng trong khắp cõi sa bà này không có một 
noi nào mà ta có thể tránh khởi sự tác động của nghiệp báo, nhưng ta cũng không 
phải bắt buộc thọ lãnh trọn vẹn. Những cái gì mà ta mang theo trong cái nghiệp 
của ta từ người đê hèn, độc ác cũng có thể trở nên một bậc đạo hạnh, thanh cao. 
Luôn luôn ta có thể trở thành một cái gì, mà cái ấy tùy sự hành động và tư tưởng 
của ta. Mồi lúc ta có thể trở nên tốt hon hay là xấu hon. Dầu cho người tội lỗi 
nhất cũng không nên tuyệt vọng (như đệ tử của ĐĐ. Ca-Diếp vì không thu thúc 
mà phải ra đời làm nhiều điều tội lồi phải bị đức vua bắt được và đem ra pháp 
trường xử trảm, trong khi đưa ra pháp trường nhờ Đại đức Ca-Diếp đến nhắc nhở 
mà người để tử đổi liền tư tưởng ác xấu và thất vọng nhờ niệm đề mục tham thiền 
rồi đắc thiền dùng thần thông bay lên hư không thuyết pháp cho đức vua nghe và 
sám hối tội lỗi xin được xuất gia tu hành trở lại). Hoặc người có đạo hạnh cao 
nhất cũng không nên cẩu thả ỷ lại (như tích đức Bồ tát tu hành rất trong sạch đã 
đắc thiền và được đức vua thỉnh vào đền thọ thực mồi bữa, vì dể duôi mà phải 
đứt thiền hành dâm với hoàng hậu). Như vậy tốt hay xấu chỉ do một tích tắc tư 
tưởng và hành động mà thôi. 

Ai biết được nghiệp của mình đã tàng trữ bao nhiêu xấu, bao nhiêu tốt? Neu suy 
theo sự hành động hiện tại mà ta suy đoán ngay cái quả thi ai dám nghĩ rằng một 
người như Angulimala là một tên giết người không gớm tay mà lại đắc quả A-la- 
hán trong kiếp ấy. Như vậy định luật nghiệp báo ta có thể chuyển được do sự tinh 
tấn tu tập của ta. 

4 . Định luật về tâm thức (cittci niyãma ) như lịch trình diễn tiến của tâm thức, 
sự sanh, sự diệt của tâm niệm, những tác động của tâm, những hiện tượng của 
thần giao cách cảm, viễn cảm, hồi thức, huệ nhãn, huệ nhĩ, tha tâm thông .v.v. 
đều thuộc về citta niyãma cả. 

5. Định luật về quy phạm hay các pháp (dhamma niyãma) như hấp dẫn lực, 
nhẹ bay lên, nặng roi xuống, nhẹ hút vào nặng, dị chất phản ứng, như âm dưong 
tưong phản, như hiện tượng lạ lùng xảy ra trong lúc Bồ tát giáng sanh .v.v... và 
các định luật tưong tợ trong vũ trụ cũng nằm trong định luật này. 

Như đã giải trên, năm định luật vừa kể thì tất cả hiện tượng vật chất, tâm lý, 
luân lý đều có thể xoay chuyển được tùy theo sự cố gắng và khả năng của ta. Còn 
nếu như theo các thần giáo thì cho rằng: năm định luật ấy là Đấng Tạo Hóa hay 
là Thượng Đe đã an bài cách nào ta phải chịu như cách ấy thì ta mặc nhiên tự 
mình làm mất sự cố gắng và tự chủ của mình. Như vậy thì phải chịu hoàn toàn 
thất vọng vì ỷ lại hay quá tin tưởng vào kẻ khác. 



6 


Đây xin giải thêm về năm “Định luật thiên nhiên” do học giả Âu châu - 
Ông Egerton C.Baptist bình luận và so sánh vói khoa học hiện đại. 

Pãnca Niyãma — năm định luật thiên nhiên mà các Thần giáo cho là Đấng Tạo 
Hóa. 

Bây giờ, nói theo khoa học có liên quan đến Phật giáo là chúng ta có thể nhó lại 
các nhà khoa học có nói cho chúng ta biết về cuộc hành trình của phi thuyền 
Apolo 11 rằng: Đời sống của thảo mộc phát triển trên đất của mặt trăng như trong 
một cái chậu cho thêm vào những đám nhúm đất nâu thẫm của mặt trăng thì 
những cây xanh tươi ấy “mọc lên hết sức mau lẹ, bởi vì đất mặt trăng ấy còn tinh 
khiết nguyên vẹn”. Sự ngẫu nhiên khám phá ra này lại trùng hợp với bộ kinh 
Aganna sutta của Phật giáo. Trong kinh thuật lại rằng: “Đất của quả địa cầu mà 
chúng ta đang ở đây, trong khi mới cấu tạo đầu tiên thì có mọc những thứ lúa khi 
buổi sáng người ta gặt hái đem đi làm vật thực ăn thì buổi chiều trở lại mọc đầy 
đủ như thường”. Như vậy lúa mọc lại một cách hết sức mau chóng. 

Theo lời Đức Phật nói trong kinh này thì những hoa quả mọc nhanh chóng như 
quả địa cầu này trong lúc đầu tiên vì còn tinh khiết nguyên vẹn cũng như sự tinh 
khiết trên đất của mặt trăng. Như vậy thì chúng ta nhận thấy không có sự “Pha 
trộn thần bí” về sự tinh khiết của đất đầu tiên quả địa cầu này và sự tinh khiết của 
đất mặt trăng, về sau sự mọc chậm trễ của thảo mộc trên quả địa cầu này vì sự 
“suy đồi và nhơ bẩn” thay đổi lần lần mà phải chậm lại. 

Trong kinh còn nói thêm rằng: “... trước khi có mặt trăng, sao và hành tinh xuất 
hiện thì tất cả hư không vũ trụ này ở trong một thế giới tối tăm không thấy chi 
cả”. Bây giờ đoàn phi hành của thuyền Apolo 12 có nói rằng “.. .Tất cả đều không 
có thật tế với chúng ta,... mặt trăng chỉ như một trái banh trắng hiện ra giữa cảnh 
hư không vĩ đại và đen tối”. Cũng như Đức Phật có nói trong cảnh hư không vô 
tận đen tối, chỉ được sáng lên do nhờ mặt trăng, những ngôi sao và các vì tinh tú 
khi nào xuất hiện. 

Chúng ta còn ghi nhận thêm rằng “Những nhân viên phi hành của phi thuyền 
Apolo 11 và 12, khi về đến quả địa cầu này phải bị dưới sự kiểm soát trong một 
thời gian coi họ có mang những tật bệnh chi về từ mặt trăng hay không, nhưng 
sau khi thời hạn kiểm soát nhận thấy họ không mang một bệnh tật chi về cả. Như 
vậy chứng tỏ trên mặt trăng ít có nhiều thứ bệnh, trái lại trong hiện nay trên quả 
địa cầu này không biết bao nhiêu là thứ bệnh mà kể. Như Đức Phật có nói sau 
khi kiếp hoại đến kiếp thành quả địa cầu trong lúc đầu tiên con người ít có bệnh 
tật chỉ có vài ba thứ bệnh thông thường mà thôi như bệnh: ước muốn, đói khát 
và bệnh già, các điều mà thời ấy gọi là một thứ bệnh. Trái lại sau này vì tánh xấu 
con người phát sanh lên giết hại lẫn nhau hoặc để ăn thịt, hoặc vì lòng sân hận 
mà nhiều thứ bệnh bắt đầu lần lần phát sanh lên cho đến bây giờ, chúng ta có thể 
nói không thể nào kể hết các thứ bệnh. 



7 


Đen đây, ý định của tôi là muốn khêu gợi sự chủ ý của độc giả, nhứt là cho 
sinh viên tìm hiểu Phật giáo, không phải là học và hiểu biết Phật giáo mà có thể 
giải quyết các vấn đề, nhưng chỉ cho thấy mau lẹ và nhận định chính xác sự thật 
tế của vũ trụ không về sự khám phá toàn cõi vũ trụ thật mà còn xa vời với khoa 
học. Như vậy con người không cần phải chờ, mất cả sự quý báu của đời người, 
cho đến khi nào khoa học xác định sự khám phá của vũ trụ mà Đức Phật đã khám 
phá ra trước đây hơn 25 thế kỷ. Sự dẫn chứng viện lý này rất cần cho người tìm 
hiểu chân lý. 


Rất hữu ích, chúng ta cố gắng để hiểu biết người Âu châu đã tiến triển và khám 
phá vũ trụ được bao xa rồi, luôn cả quả địa cầu mà ta đang ở. Trước khi chúng ta 
có thể bàn về năm Định luật Thiên nhiên quản trị lái “chúng sanh và vạn vật” 
trong Thái dương hệ, cũng như trong hàng triệu vũ trụ được khám phá ra trong 
“vô số của vũ trụ” ở rải rác trong không gian theo quan niệm của Phật giáo. Trước 
hết, chúng ta xem coi người Âu châu họ có ý định gì và để hoàn thành những gì 
trong lãnh vực địa cầu này? 

Như chúng ta biết, từ lâu rồi ông Nicholas Copernicus nhà thiên văn Ba Lan nói 
quả quyết rằng: “Thái dương hệ của chúng ta đây chỉ là một trong số của những 
ngôi sao rải rác trong khắp hư không vô tận cũng như những người Âu Châu từ 
từ và vững chắc tin tưởng rằng “quả địa cầu nhỏ bé của chúng ta ở trong Thái 
dương hệ nhỏ bé này chỉ là một chấm nhỏ trong hư không vô tận mà thôi”. Bây 
giờ đến ông Bessel một nhà Thiên văn và toán học của xứ Prusse, mà các học 
sinh khoa học và thiên văn học đều biết, càng đi xa hơn là có thể đoán ra cỡ lớn 
và sự cách xa của những ngôi sao khác nhau, cái này đến cái kia. Như sự thay 
đổi hình thức và ánh sáng, có vài ngôi sao như Batelgeuse có ánh sáng vĩ đại 300 
năm ánh sáng mới đến chúng ta và 400 lần lớn hơn hay 300 lần sáng chói hơn 
mặt trời của chúng ta. Còn nói về sự nhỏ bé lại thì vì sao tên là Van Manen’s thì 
có 13 năm ánh sáng xa cách chúng ta và nhỏ hơn quả địa cầu này, có ánh sáng 
10.000 lần yếu hơn Thái dương hệ. Nhưng cũng lần đầu ông Bessel biện hộ thẳng 
cho bằng chứng của ông Copernicus rằng “Mặt trời của chúng ta cũng chỉ là một 
vì sao nhỏ bé trong vô số vì sao rải rác trong hư không vô tận”. Thật vậy, cái gọi 
là Dãy Ngân Hà, theo ông w Herschel, một nhà thiên văn của Anh mới khám 
phá ra đó là một số những vì sao tụ họp lại nhau do sự thay đổi hay di chuyển 
của chiều sâu và nó không phải là một dây đai do những hơi của cụm mây lan 
tràn ra trong hư không như chúng ta tưởng. Bây giờ chúng ta biết rằng Thái 
dương hệ này không phải là một vật ở trung tâm của một xã hội vĩ đại của những 
vì sao. Sự càng làm cho chúng ta phấn khởi là hơn nửa triệu vì sao đã được trông 
thấy xuyên qua ống kính viễn vọng 100 inch (ngón tay) của đài Thiên văn 
Mt.Wilson bên California Huê-Kỳ. 



8 


về Sự khám phá vĩ đại cách đây hơn 25 thế kỷ mà Đức Phật đã cho chúng ta 
và những dân chúng ở hướng đông của thung lũng con sông Hằng biết đã có ghi 
trong bộ kinh Phật giáo vắn tắt như sau: Đức Phật có nói “Một Thái dương chỉ 
chiếu sáng có một Thế giới”, một ngàn Thế giới thì có một ngàn Thái dương hệ, 
mồi thế giới đều có một vùng hệ thống của riêng mình. Hệ thống này gồm có 
một ngàn tiểu thế giới. Một ngàn tiểu thế giới làm thành một trung thế giới. Một 
ngàn trung thế giới làm thành một đại thế giới, như vậy trong một đại thế giới có 
đến một ngàn triệu Thái dương hệ. Tất cả 1.000.000.000 thế giới ấy lập thành 
một Vũ trụ ( universe ). Nhưng khỏi ngoài phạm vi của vũ trụ ấy ra cõi hư không 
vô tận còn có nhiều đại thế giới khác nữa”. Trong bộ kinh khác cũng có giải 
tương tự như thế là: “Ve hướng Tây cách đây 10 muôn triệu vũ trụ có một thế 
giới gọi là ‘Cực lạc Thế giới’”. Hơn nữa, nói về chồ ở của Cực lạc Thế giới này 
như một dãy của 13 đại Thế giới. Đại Thế giới của chúng ta ở chính giữa, cách 
về hướng Tây, nếu kể số Thế giới tương đương những hạt bụi trong một quả địa 
cầu mới đến biên giới của vũ trụ thứ 13, nơi đó gọi là “Cực lạc Thế giới”. Còn 
bộ kinh khác cũng giải tiếp thêm rằng: “Ở chính giữa một đại dương vô tận có 
vô số thế giới rải rác trong hư không, số của thế giới ấy chỉ trong một dãy của 
Đại Thế giới thôi, cũng hằng hà sa số không lời nào mô tả hoặc kể đếm được”. 
Trải qua vô số hệ thống Thế giới, ngoài dãy đại vũ trụ của chúng ta, ở đó có một 
dãy đại vũ trụ thứ nhì liên tiếp như thế ấy cho đến 20 dãy đại vũ trụ. Ở chính giữa 
của dãy thứ 13 là thế giới của chúng ta hiện đang ở. Ở ngoài biên giới của dãy 
đại vũ trụ của chúng ta là cõi “Cực lạc Thế giới”. Tỉnh như vậy trong chừng 10 
vùng của hư không cũng còn có những hệ thống đại vũ trụ tương tợ và tiếp tục 
như thế trong 10 phương vô cùng vô tận của không gian. 

Bây giờ, đã phá tan quá xa về quan niệm từ sự nhận thức hẹp hòi đã tràn lan ra 
khắp những người trong các nước Âu châu. Vì theo quan niệm của Phật giáo thì 
Thái dương hệ chỉ thể hiện cho một chấm nhỏ có thể thấy được trong không gian 
vô tận. Hơn nữa mồi Thái dương hệ không phải chỉ là một hoàng cung trọn vẹn 
của một vị Chúa tể trị vì, bảo bọc và thông qua bởi hệ thống thống trị của một vị 
Trời. Và như vậy thì trong mồi tiểu Thế giới, trung Thế giới và đại Thế giới đều 
có rất nhiều vị Trời để cai trị, thế thì sự phối hợp để tạo thành những vũ trụ có 
uy quyền, vượt ra ngoài vòng hiểu biết của nhân loại. 

Người Phật tử không thể nào hóa giải được sự sự tạo tác không hoàn toàn trên 
thế giới của một đấng Chúa Tể hoàn toàn. Nếu cho một đấng Chúa Tể hoàn toàn 
và phần tử tại sao lại tạo ra một thế giới không hoàn toàn và đầy rẫy sự bất công, 
tàn ác đối với súc sanh và nhân loại. Còn nói có toàn năng toàn lực nhưng hoàn 
toàn bất lực vì loại bỏ ra những sinh vật bị đau khổ một cách độc ác về tinh thần 
lẫn vật chất, đối với Phật giáo sự ức đoán ấy là sự sai lầm và tà kiến 
(micchaditthi). 



9 


Không, nói như thế người Phật tử có quan niệm khác vì họ cho rằng “không có 
một đấng toàn năng toàn thiện và vị Chư Thiên đâu”. Họ cũng nhận thấy rằng có 
nhiều vị Trời, nhưng các vị Trời ấy ở trong một phạm vi quyền lực của mình do 
phước lành cấu tạo ra họ mà thôi, chớ không phải là một đấng hoàn toàn. 

Theo tôi cảm thấy và tóm lược cho rõ rằng “Trong vũ trụ có hằng hà sa số Thái 
dương hệ nhưng Thái dương hệ ấy phối hợp làm thành một đại thế giới trải ra 
khắp thập phương trong cõi hư không vô tận. Nhưng cuộc sống (, life ) hay là sinh 
vật, theo chúng ta hiểu thì không có trên các hành tinh khác, như trên hỏa tinh, 
vệ tinh, mộc tinh... của trong mồi Thái dương hệ nhưng chỉ có trên quả Địa cầu 
(. earth ) của mồi Thái dương hệ mà thôi. Như vậy mồi Thái dương hệ khác cũng 
có quả địa cầu như chúng ta và các hành tinh khác cũng giống như của chúng ta 
vậy . 

Ở đây, điểm quan trọng mà chúng ta ráng hiểu và nên nhớ là mồi Thái dương hệ 
chỉ có một quả địa cầu mới có sinh vật mà thôi và đó cũng là luật cấu tạo và điều 
hành thiên nhiên của vũ trụ. Dĩ nhiên, nếu nói về sinh vật sống trên quả địa cầu 
của mồi Thái dương hệ đều giống nhau như quả địa cầu này thì không thể được, 
bởi vì có những trường hợp và tình trạng cung cấp khác nhau như: bầu khí quyển, 
khí hậu, trọng lượng... có thể khác nhau, về sự phát triển của khoa học cận đại, 
có thể làm các cổ giáo tổn thương và kinh sợ, có một lúc mà người Âu châu đã 
bám niếu, nhưng rất mau chóng bây giờ họ đã rời bỏ quan niệm cổ kính của các 
cổ giáo ấy. Do nhờ xuyên qua các khoa học gia đã khám phá ra sự thật, không 
phải do nhờ sự truyền thống của Thần giáo, nhưng do nhờ phòng khảo cứu, các 
ống thí nghiệm, các toán học, những kính hiển vi và những kính viễn vọng. Do 
đó mà họ càng xích lại gần Phật giáo hơn, chẳng những họ nhìn nhận mà còn quả 
quyết trong vài lãnh vực mà Đức Phật đã khám phá ra trước đây hơn 25 thế kỷ. 

Cũng như các vật khác, Đức Phật có nói, như tinh thần vật chất và vũ trụ đều có 
liên quan đến định luật. Mặc dù chúng ta thường không thể nhận định được, như 
sự ngay tay ra hoặc co tay vô đều do vài định luật hành vi cả. Thật vậy, không có 
vật chi mà không có liên quan đến định luật, vì vậy mà Đức Phật có nói không 
do một vị Chúa Te nào điều khiển mà do định luật vũ trụ của “Nhân và Quả” tạo 
tác trong khắp mọi nơi, dầu cho cõi ấy là vậy chất hay cõi ấy thuộc về tinh thần 
(arũpabhava). Đức Phật có giải duy trì sự điều hòa của vũ trụ phức tạp này đều 
phải thông qua sự hành vi của nhiều định luật khác nhau, mồi định luật đều có 
năng lực hoạt động riêng của mình bằng cách này hay cách khác, tốt hay xấu đều 
theo căn bản định luật của vũ trụ theo lý “nhân và quả” là một trong năm định 
luật {panca niyãma). 


Bây giò giải thêm vê năm đinh luât. 




10 


Tuy đã có giải ở phía trước nhưng đây xin giải thêm có vài sự nhận thức của 
các học giả Âu châu. Những định luật thiên nhiên này không phải tạo ra hoặc để 
dưới sự điều khiển của một vị thần linh hay một vị chúa tể nào có toàn năng, toàn 
giác hay do sự vui thích của một Đấng tạo hóa. Nhưng nó chỉ là một định luật 
thiên nhiên, nó hoạt động một cách hòa điệu ăn nhịp với căn bản của nhân và 
quả. 

Trước hết muốn giải thích và hiểu biết những nguyên tắc và căn bản này chúng 
ta nên biết qua một vài thí dụ: Như sự thông báo rằng “Đức vua đã đến”. Bây giờ 
ta thử nghĩ đức vua chỉ đến có một mình, không có người tùy tùng hầu cận hay 
sao? Neu suy nghĩ và ức đoán như vậy là sai lầm. Không hiểu rõ lời thông báo 
ấy. Một cách khác, cũng do sự thông báo ấy có người lại hiểu rằng “Đức vua đã 
đến với rất nhiều người tùy tùng hầu hạ để lo hành sự theo chức vụ của mình”, 
sự hiểu biết như thế mới gọi là sự hiểu biết đúng đắn, rõ rệt lời thông báo. 

Cũng như thế ấy, có rất nhiều sự ám chỉ bất ngờ, ngẫu nhiên để chúng ta tự hiểu 
cho đầy đủ ý nghĩa của một định luật nào trong năm định luật thiên nhiên ấy. 
Trước hết là: 

1. Utu nỉyãma - định luật thòi tiết (nóng, lạnh) 

Như khi nắng, khi gió, khi mưa tự nhiên thay đổi mùa tiết hoặc có vài loại hoa 
nở trong mùa này không nở trong mùa kia, có thứ thì nở trái ngược lại. Như thế 
ấy nhiều loại trái cây trổ quả khác thời kỳ nhau, có thứ thì trổ sớm, có thứ thì trổ 
muộn, như vậy không phải do ý muốn hay tánh ngông cuồng bất thường của một 
nhân vật hay một vị Trời nào sai khiến. 

Theo quan niệm cổ truyền thì mồi bộ phận và mồi tế bào phải nảy nở và phát 
triển theo mồi loại của nó, theo quan niệm ấy thì bây giờ không còn thật sự nữa 
vì bác sĩ J.Leob và Yes Delage có dẫn chứng rằng: Có thể làm mọc lên ở chồ nào 
có chân. Như tại Jurich (Thụy Sĩ) và Standfuss, chỉ thay đổi nhiệt độ trong phòng 
thí nghiệm mà họ có thể tạo được những mẫu của con bướm giống nhau của miền 
nhiệt đới và miền bắc cực. Như vậy do sự chế tạo của khoa học mà vật lý chung 
quanh có thể làm cho các bộ phận hay tế bào và các loại kiểu mẫu thay đổi được 
chớ không phải chỉ có sự truyền thống mới được. Chúng ta tự nhận thức sự kết 
quả của vật lý chung quanh (lạnh và nóng) trên cơ thể của con người và sinh vật. 
Một lần nữa ở đây xin xác nhận dưới sự điều hòa của phòng thí nghiệm do định 
luật thiên nhiên của lạnh và nóng mà có sự kết quả đến những bộ phận cơ thể của 
sinh vật. 

Con người thường có tánh tình của mồi người do hai yếu tố là: một là sự truyền 
thống (như các loại giống, mầm, tế bào), hai là do nhiệt độ lạnh nóng chung 
quanh nếu cho sự truyền thống chủng tử của cha mẹ mà không khác tánh tình thì 
họ dựa vào lý lẽ thứ nhì là do ảnh hưởng sự tiếp xúc nhiệt độ của sự lạnh sự nóng 
mà phát sanh ra khác nhau. Điều này cũng không hoàn toàn đúng vì điều trước 



11 


và điều sau, thuờng cũng xảy ra sự khác nhau về tánh tình và nhân vật. Rất nhiều 
bằng chứng để tỏ ra tính tình con nguời khác nhau trong khi sinh ra, dù cho truớc 
khi chua bị ảnh huởng của áp lực chung quanh là thời tiết nóng lạnh. 

Nhu chúng ta đã thấy, sự tiến triển của mầm, giống, hột chỉ do phuong châm của 
vật lý mà thôi, đó chỉ là sự khởi đầu tiến triển của mầm, giống vậy thôi. Nhung 
truờng hợp vật lý đã gieo vào bào thai do cha mẹ cấu sanh thì phuong diện tiến 
triển hết sức lạ của mầm giống về con nguời này. Yeu tố rất quan trọng ở đây 
không phải do sự phát triển về vật lý, nhung mà tinh thần là sự sống linh hoạt 
của một co thể con nguời. Vật lý chung quanh chỉ có ảnh huởng đến co thể vật 
lý mà thôi, nó không ảnh huởng đến phần vô hình quan trọng của đời nguời. 

Nhu vậy cái gì là phần vô hình quan trọng trong co thể? Cái gì làm cho sự hành 
vi và hạnh kiểm của họ nhiều cách khác nhau? Cái gì làm cho huởng đuợc một 
gia tộc hạnh phúc hon những nguôi khác? Phật giáo có giải: Tánh tình có thể 
chịu một phần ảnh huởng của sự truyền thống cha mẹ hoặc một vài ảnh huởng 
của thời tiết chung quanh nhu lạnh nóng, nhung nó còn có một ảnh huởng thứ ba 
quan trọng hon là sự tiến hóa của cá nhân do sự hành vi thiện hoặc ác từ trong 
kiếp quá khứ, sự hành vi ấy đem lại sự vui sự khổ mà họ phải chịu trong đời này. 
Tất cả sự việc khác nhau này là do định luật nhân quả vậy. 

2. Bĩja ttiyãma - định luật về mầm, giống, chồi và tế bào 

Những vật này nảy sinh ra cỏ, cây, trái khác nhau nhiều loại. Có thứ thì xuyên 
về huớng bắc, có thứ thì chiều theo mặt trời, có thứ mọc ngay lên, có thứ bò vòng 
theo cây khác, có thứ hình nhu có con mắt nhu trái dừa tỏ ra có tánh tình khác 
nhau của mồi loại... Tất cả sự việc này đều do định luật thiên nhiên của giống, 
mầm, chồi, nó không có hành vi hay sản xuất theo ý muốn bất thuờng của một 
nhân vật hay một vị Chúa tể nào. 

Nhung trái lại khi chúng ta nói định luật thiên nhiên về mầm, giống thì cũng nên 
hiểu nhu chúng ta nói “Đức vua đã đến”, câu này chúng ta tự biết rằng không 
phải một mình đức vua đến mà còn rất nhiều quan quân tùy tùng hộ vệ nữa nhu 
thế nào thì khi ta nói định luật về mầm, giống thì cũng phải có những vật phụ 
thuộc giúp vào nhu phải có đất, nuớc rồi nảy sanh ra cây lá bông trái... Có loại 
thích hợp với đất địa chồ này, có loại lại không hạp mà thích hợp với chồ kia. Có 
loại thích hợp với phong thổ thời tiết này, có loại lại không chịu đuợc thời tiết 
ấy. Có loại thích hợp với phong thổ thòi tiết ở Âu châu, có loại thì phù hợp với 
thời tiết Á châu... Hoặc mầm giống đã có điều kiện phong thổ thời tiết mùa màng 
đều phù hạp nhung không có nguời cày nguời gieo thì mầm giống cũng không 
thể nào nảy nở phát triển đuợc. 

Bây giờ, tinh trùng và noãn châu của cha mẹ cũng thuộc về định luật mầm giống 
và tế bào, trong hai yếu tố này có sự truyền thống vật lý và ảnh huởng chung 
quanh của lạnh và nóng đến sự hình thành của con cái. Nói về vật lý thì hình 



12 


tướng đứa trẻ thường giống cha mẹ, nhưng tính tình và cử chỉ khác hẳn, tất cả 
điều đó cũng do sự biến chuyển của thể chất và bất ngờ của dòng tâm thức thường 
gọi là đời sống. Thật vậy, ta có thể nhận thấy sự khác biệt của tánh tình và vật lý 
của nhiều loại sanh vật khác nhau như một cặp song sinh cùng một cha mẹ giống 
cha mẹ như khuôn đúc nhưng về tính tình khi lớn lên thì không giống nhau. Như 
một con chó nhỏ sanh ra bởi một giống chó săn và chó Ái Nhĩ Lan, nó không 
giống như con voi hay con thỏ, nó cũng không lớn lẹ như con voi hay chậm như 
con thỏ, nó cũng có bốn chân, một cái đuôi dài, hai lồ tai, hai con mắt nhưng nó 
chỉ lớn lên theo hình thức của nó và khi nó lớn lên thật giống tính tình như các 
loại chó săn. Theo tân khoa học của phép tính số giải hiện tượng này rằng: Những 
đặc điểm khác biệt phát triển của con chó nhỏ là do nó mang theo một phần nhỏ 
vật lý về hai dòng máu của cha mẹ qua sự thay đổi làm lộn xộn chủng tử ( gene ) 
trải qua nhiều thế hệ rất lâu đời, cũng như nhiều loại sinh vật và thảo mộc cũng 
có thể thay đổi căn bản của nó. Sự này ngẫu nhiên trùng hợp theo kinh của Phật 
giáo như có một cây xoài có trái rất ngọt nhưng khi nó bị ghép và làm lộn xộn 
vào với loại khác thì khi có trái mới trở nên chua đắng. Thật vậy, nhà toán số về 
chủng tộc của Mỹ là ông H.Morgan vừa mới chứng minh điều này, khi ông sản 
xuất (trình bày) nhiều kiểu của trái cây thay đổi hưong vị. Như luật thiên nhiên 
truyền thống vài loại hết sức là toán học như hột lúa sẽ sản xuất ra hột lúa gạo, 
cây mía sẽ sản xuất ra vị ngọt là đường. 

Thật vậy khoa học còn đi xa hon nữa là do sự thay đổi và làm xáo trộn những 
chủng tử mà có thể sản xuất và kết quả những loại khác. Thí dụ như con mèo 
giao tình với con thỏ sẽ sinh ra một loại gọi là thỏ mèo, nó không giống con mèo 
mà cũng không giống con thỏ. Hai loại tình nhân khác giống sẽ sản xuất một thứ 
gọi là “Interlocked - lai căn”. 

Ở đây, một lần nữa để xác định dưới sự điều kiện của nhà thí nghiệm Phật giáo 
về định luật thiên nhiên về mầm giống và tế bào cũng giống như phưong châm 
của sự truyền thống dưới sự khám phá của các phòng thí nghiệm. 

3. Kamma niyũma - định luật thiên nhiên về nghiệp báo hay nhân quả 

Nghiệp báo chỉ cho chúng ta biết cách nào sự tích trữ, chất chứa hành vị thiện 
và ác trong quá khứ và sẽ đưa chúng ta đến sự vui hoặc khổ cảnh mà chúng ta có 
thể phải thọ lãnh trong một lúc nào. Đây là một vài thí dụ về nghiệp ác quá khứ 
trả quả khổ đau cho chúng ta thấy. 

Như trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một con quạ bay trên mái nhà tranh 
đang bị lửa cháy vì bị gió cuốn luôn vô lửa nên con quạ phải bị chết cháy theo. 
Có một trường hợp khác, có một chiếc thuyền bị ngừng lại giữa bể khơi không 
thể di chuyển tới lui được, dầu cho những người thủy thủ cố gắng cho nó di 
chuyển. Trong thời đó, người ta tin rằng có lẽ trong thuyền này có người nào 
nhiều tội lỗi cho nên mới khiến cho con thuyền không thể di chuyển được một 



13 


cách kỳ lạ như thế. Người ta mới bày bắt số thì ba lần đều nhằm vợ của ông 
thuyền trưởng vì bà này trước khi xuống thuyền đã làm nhiều tội lỗi. Het sức nài 
nỉ khóc lóc nhưng buộc lòng người ta phải bỏ bà xuống biển với một tấm ván, 
vừa bỏ bà xong thì con thuyền bắt đầu di chuyển như thường. Trường hợp thứ 
ba, có một vị tỳ khưu đang ở trong một cái động bị đá tự nhiên lăn xuống ngừng 
lại che lấp miệng động làm cho vị tỳ khưu bị nghẹt thở hàng bảy ngày. Tất cả 
những sự việc này, Đức Phật giải rằng, xảy ra đều do định luật của nghiệp và 
quả. Vì con quạ một tiền kiếp là một người nam có một con bò ngỗ nghịch không 
chịu nghe theo sự sai khiến của y như kéo xe..., y bèn đem rơm cỏ đốt con bò ấy 
đến chết, cái quả ấy y phải trả nhiều kiếp cũng bị chết cháy như vậy cho đến kiếp 
sanh làm con quạ cũng không thoát khỏi trả quả chết cháy ấy. về bà vợ ông 
thuyền trưởng thì kiếp trước kia giận con chó rồi cột cổ nó với một nồi cát đem 
thay xuống sông cho nó chết, vì vậy y phải trả quả tương tự. về vị tỳ khưu, có 
một kiếp nọ ông sanh làm một cậu trai thấy một con kỳ đà bò trông 0 mối, nó 
mới lấy cỏ lấp lại miệng 0 mối ý chơi nghịch và định ngày mai sẽ thả con kỳ đà 
ra, nhưng vì quên đi nên qua bảy ngày mới lại chồ ấy và mở miệng 0 mối cho 
con kỳ đà ra, vì con kỳ đà không chết chỉ yếu đuối kiệt sức vì thiếu nước uống 
và vật thực mà thôi, vì vậy mà kiếp sau lên làm vị tỳ khưu cũng phải bị nhốt vào 
trong động bảy ngày nghẹt thở kiệt sức vì thiếu cơm nước, cũng như ông đã làm 
cho con kỳ đà trước kia vậy. 

Nghiệp ác có thể đưa ta sanh vào gia đình thấp hèn như người cha say sưa, người 
mẹ dâm loạn phóng đãng, trong trường hợp như vậy thì nên tim cách giúp đỡ cho 
đứa trẻ ấy được phát triển và tánh tình trong lúc còn thơ ấu. Như hột giống đã 
gieo xuống miếng ruộng xấu thì kết quả thế nào cũng không tốt, cũng như đứa 
trẻ đã sanh vào dòng ác xấu thì thế nào người con ấy cũng phải bị suy đồi nếu 
không tìm cách thân cận để sửa chữa cho phát triển tốt đẹp. Như thầy tốt không 
có gặp đúng lúc và trời mưa không đúng mùa tiết thì đứa trẻ và mùa màng ấy 
phải sụp đổ không sai. Cũng như thế ấy, nếu người nào có thể làm sự lợi ích của 
mình trong ngày vị lai cho đúng lúc như khi y phải làm điều gì cần phải làm xong 
cho kịp thời thì sự lợi ích ấy mới có kết quả tốt, còn như quên đi hay làm trong 
lúc không cần thiết thì không có kết quả tốt vậy. Như người nông dân, mặc dù 
trời mưa tốt, gieo giống đúng mùa nhưng gặt hái không được dồi dào là vì những 
công việc cần phải làm phụ thuộc như làm cỏ, bón phân... không làm lúc nên 
làm thì sự gặt hái không được đầy đủ. Cũng như nghiệp tốt sẽ đem lại kết quả tốt 
đẹp dồi dào khi nào những điều kiện phụ thuộc (như hằng nhớ đến sự lành đã 
làm ấy luôn luôn, cũng có đúng lúc đúng kỳ). Chính định luật thiên nhiên của 
nghiệp báo làm cho phát sanh tính tình, đặc điểm khác lạ hơn dòng giống ông bà 
và những sự phối họp chung quanh. 

Khi chúng ta quan sát về nghiệp báo xuyên qua một vài ánh sáng của sự tiến triển 
trong lãnh vực khoa học thì chúng ta có thể thấy rằng “Lý thuyết cổ truyền về vật 



14 


lý hoàn toàn lỗi thời vì họ cho đời sống chỉ là một sự sản xuất của vật chất mà 
thôi”, lý thuyết ấy các nhà khoa học trứ danh của Âu châu và Mỹ châu đều bác 
bỏ từ lâu rồi. Lý thuyết của Darwinian về sự truyền sang bằng máy móc cho rằng 
tánh tình con người chỉ do tinh trùng và huyết thống của cha mẹ về vật chất mà 
ra, điều này hội đồng khoa học đã đánh ngã bác bỏ và không lâu họ đã nhận định 
vững chắc rõ ràng, khi họ phối hợp lại thai bào học và tâm lý học. Như vậy toàn 
vấn đề được giải quyết bằng cách phối hợp trong một bài toán về tinh thần và vật 
chất. Hai nhà khoa học Pháp và Đức là ông H. Bergson và Hans Driesch chỉ rõ 
về sự nhu cầu của vật lý học là phải họp lại với cái mãnh lực vô hình của tiền 
kiếp nó bắt buộc những nguyên tử vật lý phải tụ tập trung lại trong một kiểu mẫu 
hay cơ thể của thân thể con người. Như vậy bây giờ khoa học đã thừa nhận “Căn 
bản của sự tái sanh” là phải phối hợp lại “Tinh thần và vật chất” mới tạo thành 
ra một con người, hướng dẫn bằng trực giác của mình đã nằm sâu trong tiềm 
thức. Như con tằm tự đương lấy tổ kén hay là những con chim con tự trực giác 
của mình mà làm 0 thật khéo léo không cần đến sự chỉ dạy của cha mẹ chúng. 

Như vậy chúng ta thấy, năng lực vô hình mà chúng ta gọi là con người thật gìn 
giữ bản thân này trong trật tự cho tốt đẹp càng lâu dài có thể được. Neu thân thể 
mà không được toàn vẹn trong khi sanh, hay sau này thì đó cũng là do năng lực 
vô hình của nghiệp báo tạo nên, còn nếu bộ óc mà có bệnh hoạn là do sự không 
lành mạnh nếu không phát triển hay ngu ngốc. Và khi thân thể thôi không nhận 
lãnh sự toàn vẹn hay tàn phế thì năng lực vô hình phải đầu hàng vì thân thể ấy đã 
tàn phế. Bất luận hình thức nào của thân thể vật lý chỉ để phô diễn trung gian của 
sức lực vô hình và không biết được cái đó người khoa học Tây phương gọi là 
“đời sống và tâm thức” còn Phật giáo thì gọi là “nghiệp báo” vậy. Cho nên Đức 
Phật có nói mồi chúng sanh đều có cái nghiệp là của ta, nơi trả quả cho ta, là thân 
quyến nơi sanh ta ra, nơi nương nhờ của ta. Chúng ta thấp hèn hay cao thượng 
khác nhau cũng đều do nghiệp báo cả. Tùy theo nghiệp báo khác nhau mà nảy 
sanh ra chúng sanh cũng khác nhau như người thì cao thượng, kẻ thấp hèn, người 
thì hạnh phúc, người lại khổ đau, người thì lịch sự, kẻ lại xấu xa, người thì giàu 
có, kẻ lại bần cùng, người thì mạnh khỏe, kẻ lại ốm đau, người thì danh vọng, kẻ 
lại vô danh, người thì đáng khen ngợi, kẻ lại bị chê bai khinh bỉ đều do nghiệp 
báo khác nhau. 

Nhà báo học G. Grimm trong “Quyển giáo lý Đức Phật”, ông có viết: “Không 
khó trong các trường hợp có thể chỉ sự kết hợp để làm cho phù hạp với tế bào 
mới khi có một sự chết xảy ra như: Người nào không có lòng từ mẫn, có thể giết 
người hoặc thú thì y tự đem theo trong tiềm thức một khuynh hướng về sự sống 
ngắn ngủi rồi. Y tìm sự thỏa mãn trong cách làm cho đời sống kẻ khác yếu tử thì 
tế bào ấy kết hợp với sự yếu tử ấy sau khi sự chết của y có thể bám níu vào với 
tế bào mới khác sẽ làm cho y bị thiệt hại của kết quả sau này. Như vậy năng lực 



15 


của tế bào nảy nở và cấu tạo ra hình thể con người luôn cả sự kết hợp với sự vui 
thích làm khổ hoặc làm tai hại kẻ khác”. 

Như trong trường hợp của người sân hận tự nảy sanh trong thân tâm mình một 
sự phối hợp của sự xấu xa cho một cơ thể và những căn nguyên tinh trùng kể từ 
đó nảy sinh ra lần hồi làm bộ mặt mình trở nên xấu xí do bởi đặc tính của sự sân 
hận. Còn ngưò'i nào mà có tính ganh tị, bỏn xẻn, ngạo mạn thì tự nhiên trong thân 
tâm y có mang theo một khuynh hướng thù hằn, oán ghét mọi việc đối với những 
kẻ khác và khinh bỉ họ nữa, thì theo mầm giống ấy sẽ nảy nở trong sự thiếu thốn, 
nghèo khó đã phối hợp sẵn trong tâm y. Vì vậy mà có khi nguyên nhân ấy kết 
quả làm cho cơ thể thay đổi từ nam ra nữ được. Trong trường hợp A hàm có thuật 
lại rằng “Cô Gopikã là con gái của dòng Thích Ca, sau khi chết được tái sanh 
làm một vị Chư Thiên nam (Gopaka devaputta) bởi vì cô ta rất nhàm chán thân 
phận nữ lưu và đồng thời cô thỏa thích muốn được sanh làm nam giới”. 

Như có bài kệ về nghiệp báo như sau: 

Do nghiệp báo mà thế giới chuyển động. 

Do nghiệp báo mà nhân loại và súc sanh có liên đới. 

Vì do sự liên đới ấy mà chúng sanh phải luân hồi mãi mãi. 

Do nghiệp báo mà con người được sự vinh quang khen ngợi. 

Cũng do nghiệp báo mà có kẻ phải làm nô lệ, suy sụp, bạo tàn. 

Biết rằng nghiệp báo sẽ trả quả nhiều cách khác nhau. 

Tại sao có người cho rằng “Trong đời này không có nghiệp báo?” 

4. Citta niyãma - định luật về tâm thức 

Định luật thiên nhiên về tâm thức này là sự phát sanh tư tưởng do hình thức 
như sắc, thinh, hương, vị, xúc và những tư tưởng nảy sanh ra từ bên trong của 
mồi tâm thức, tùy theo căn bản của họ có. 

Như họ có cảm giác đã từng kinh nghiệm từ trong kiếp quá khứ, những hy vọng, 
những sự ước muốn, những nguyện vọng mà họ nhìn đến để thực nghiệm trong 
kiếp vị lai luôn cả những biến chuyển khác lạ mà khoa học chưa phát minh ra 
được. Như sự huyền bí của năng lực vô hình mà do một vài người có được, do 
sự phát triển về tinh thần mà họ có thể thấy hoặc nghĩ được những hình và tiếng 
mà người thường không thể nghe thấy hoặc nói trước những biến cố sẽ xảy ra 
trong thời gian tới rất đúng. 

Hơn nữa B.s. B.Rhine và một ban đang sưu tầm về năng lực của tinh thần (viết 
tắt là E.s.p. extra Sensory Perception) nơi trường đại học Duke của Huê Kỳ. Như 
ông Kant nói với chúng ta những sự bí ẩn của Thụy Điển và triết gia Swdenberg 
có một mãnh lực tinh thần có thể nói cho chúng ta biết lửa đang cháy cách đây 
300 dặm Anh. Còn Phật giáo có đề cập đến 10 năng lực của tinh thần mà con 
người có thể đạt được do sự cố gắng để hiểu biết và tinh thông những khoa học 



16 


và nghệ thuật của Đông phương. Những năng lực đó trong Phật giáo gọi là “thần 
thông” ( iddhi ) về phép thôi miên cũng ở trong năng lực của phép thần thông này 
gọi là vijjãmaya iddhi - một tiềm tàng năng lực sẵn có trong con người do sự tích 
trữ của những hành vi trong kiếp quá khứ gọi là kammạị iddhi - như quyền lực 
của phi nhơn, Chư Thiên và năng lực bay lên hư không của loài gia cầm... đều 
ở trong năng lực này. Còn ông Dr.Khine thì cho những sự việc này do những sự 
kinh nghiệm mà ông xác nhận rằng “Loài thú vật cũng có mãnh lực của tinh thần 
như chim bồ câu có thể đem thư từ xa xăm rồi trở về không hề sai lạc”. Một năng 
lực khác sẵn có như những việc thiện trong quá khứ mà một người sanh trưởng 
trong một gia đình thật nghèo khó mà y sẽ trở nên giàu sang trong lúc gần già, 
sự ngẫu nhiên chứng tỏ cho ta thấy “Có vài việc lành trong sự ác xấu của chúng 
ta”, như trường họp của một người sinh ra từ kẻ ăn xin mà sau lại trở thành tỷ 
phú, cái này gọi là punniddhi - năng lực phước báu. 

Một biến cố hiếm có và rất quan trọng của năng lực có thể chịu đựng sự khổ và 
duy trì sự chết lại, như trong kinh có thuật lại một người phụ nữ đã chết mà còn 
thai trong bụng, khi sắp sửa thiêu xác cô thì nghe tiếng trẻ nhở khóc, người ta vội 
vã kéo tử thi ra coi thì thấy một đứa trẻ ở trong bụng mẹ vừa bể bụng banh ra 
nhưng đứa trẻ vẫn an toàn vô hại, lẽ dĩ nhiên những trường họp như vậy thật là 
hiếm có, chỉ đặc biệt riêng cho những người có nhiều duyên lành có thể gần đến 
Niết-bàn. Thật vậy, đứa trẻ này sau trở thành một vị A-la-hán tên là Đại đức 
Sankicca. Hơn nữa có người có thể biến hóa nhiều nhân vật khác nhau như khi 
thì biến ra già lúc thì hóa ra trẻ, khi thì người này, lúc thì ra kẻ khác... cái này 
gọi là vikubbãnaiddhi - có người thì dùng năng lực của tâm hóa ra người nữa 
giống hệt như mình, cái này gọi là mano maya iddhi - phân tâm thông. 

Những tài năng bí ẩn thấy và nghe khác thường này mà ông Rhinne gọi là E.s.p. 
năng lực của tinh thần, còn Phật giáo thì gọi là “uy lực tự nhiên” của sự làm lành 
của chúng ta trong quá khứ, Đức Phật gọi uy lực đó là do sự tham thiền để phát 
triển cho tinh thần của mình. Như trong kinh Pháp cú có câu: 

“Tâm là pháp phát sanh lên trước hết các pháp, tâm là chủ, tâm là sanh sản 

ra mọi vật. 

Do tâm mà thế giới bị hướng dẫn và lôi cuốn mãi. 

Và chính con người là chủ của tâm”. 

Nhưng có người tự hỏi, cái gì ngăn cản chúng ta trong sự phát triển những 
năng lực huyền bí sáng suốt ấy? Chính Dr. Rhinne cũng phải bối rối trong câu 
hỏi này và hiện giờ họ cũng tự hỏi cái gì hạn chế sự phát triển về năng lực phi 
thường này? Những ông Dich, Tom và Haưy nói rằng: “Không thể phát triển nổi 
những năng lực phi thường nằm trong tinh thần con người trừ khi con người đã 
cố gắng trau dồi từ nhiều kiếp trước mới có thể phát triển tài năng phi thường 
theo ý nguyện”. 



17 


Hơn nữa, do 10 điều phiền não làm cho con người tối mê, nhơ bẩn che lấp không 
cho phát triển tài năng phi thường như: sự tham lam làm cho con người dính líu 
vào mọi vật và không cho các vật khác cao quí hơn; sự sân hận làm cho tối tăm 
mù quáng không thấy các việc khác tốt đẹp hơn; si mê là ngu xuẩn tối mê nên 
không thể thấy gì xuyên qua sự tối tăm ấy; ngã mạn là cho rằng “ta đây cao 
thượng hơn người” vì vậy nên không phân biệt được điều cao thượng hay thấp 
hèn của người khác; tà kiến là sự hiểu biết sai lầm lại cho là đúng và cố chấp vào 
sự hiểu biết ấy như người mù rờ vào con voi vậy; hoài nghi là không quyết định 
cái nào là phải cái nào là quấy, không phân biệt được giữa cái này và cái kia; hôn 
trầm là lười biếng uể oải của tâm làm cho buồn ngủ hôn mê tâm tánh; phóng tâm 
là tâm luôn luôn vọng động không ngừng nghỉ như đống tro bụi bị gió cuốn lên 
nó cũng làm cho tâm thần rối loạn không thấy sự gì rõ rệt; không hổ thẹn tội loi 
là không có sự hổ thẹn trong khi làm những điều tội lồi như con heo nằm lăn 
trong sình trong vũng cũng không biết nhờn gớm; không ghê sợ tội loi là dầu khi 
làm tội lỗi nào cũng không có lòng ghê sợ hậu quả, liều lĩnh làm càn như người 
mất trí. Mười điều phiền não trở ngại này nếu nói tóm lại thì có năm loại: sự tham 
lam hay tham dục trong ngũ trần làm cho con người tối mê không thấy cái chi 
cho rõ rệt, chính pháp này làm cho con người đi sai lạc căn bản đầu tiên của tinh 
thần cao cả của người tham thiền và nó sẽ dắt đưa con người đến sự mưu mô, 
xảo trá lừa dối kẻ khác, sau cùng họ sẽ mất khả năng cao quý rõ rệt, vì vậy mà 
Đức Phật thấy xa nên cấm các hàng đệ tử không cho dùng những thần thông 
trong chồ quần chúng công cộng do sự tham vọng; sự sân hận sẽ làm cho con 
người bị khích động trong khi dùng tâm lực thôi miên có thể làm hại kẻ khác vì 
lòng thù oán; hôn trầm là lười biếng, hôn mê, buồn ngủ làm cho không tiến hành 
được việc gì; phóng tâm làm cho phóng dật bồi hồi bứt rứt do sự hành vi sai quấy 
hay luyến tiếc việc phải làm mà không làm; hoài nghi là sự ngờ vực không hiểu 
rõ rệt điều gì, luôn luôn mong sự giải thích của kẻ khác, chồ này ông Rhinne 
nhận thấy tình trạng ngờ vực ấy sẽ đánh dấu hạng người rất thấp hèn vậy. Năm 
pháp này thường được gọi là pháp che lấp, pháp chướng ngại hay là pháp cái, có 
năng lực ngăn cản thiền định không cho phát triển để thấy rõ mục tiêu, cũng như 
hai chuyến xe lửa chạy đua song song với nhau trong một chiều. Như trong sự 
biến chuyển “không có gì phải thấy hoặc không có gì phải làm”. Như ông 
Condorcet thức hằng mấy giờ để làm một bài toán mà không xong, nhưng khi 
ngủ trong giấc chiêm bao lại tự giải đáp được. Trong Phật giáo, khi tâm được yên 
nghỉ xong có thể kiểm điểm lại những sự hành vi hay kinh nghiệm của mình 
những gì khó khăn không giải được trong lúc còn thức. Như khả năng biết được 
tâm của kẻ khác xa từ ngàn dặm hoặc tạo ánh sáng trong chồ tối tăm, bất cứ điều 
phi thường này phải đòi hỏi con người có một tinh thần hoàn toàn được phát 
triển. 



18 


Theo tốc lực của ánh sáng thì như chúng ta biết có đến 186.000 dặm Anh trong 
một giây đồng hồ. Như vậy tốc lực của tâm như thế nào? Tốc lực của tâm thì 
vượt qua cả thời gian lẫn không gian, vì tốc lực của tâm thì vô lượng không thể 
biết được. Vấn đề này có nêu rõ trong câu chuyện Đức vua Milinda hỏi vị Na 
Tiên tỳ kheo. Tôi xin thuật lại vắn tắt như sau. Tỳ khưu Na Tiên nói: “Tâu Đại 
Vưong, vậy chớ từ đây đến đô thị Alexandre trong bao xa?” - Đức Vua Milanda 
trả lời: “Hai trăm dặm?” - “Vậy Đại Vương nhớ lại vài việc làm ở đó coi.” - 
“Trẫm nhớ rồi.” - “Vậy Đại Vương đã đi đến đó 200 dặm quá lẹ”, rồi ngài hỏi 
tiếp: “tâu Đại Vương như đô thị Kasali cách đây 200 dặm nơi mà Ngài sanh 
trưởng và xứ Kashmir chỉ cách đây 12 dặm vậy nơi nào xa hơn nếu ngài nghĩ 
đến?” - “Hai nơi nếu suy nghĩ thì cũng đồng một thời gian như nhau.” - “Tâu 
Đại Vương tâm thức cũng nhanh lẹ như vậy.” 

Hơn nữa ví hai con chim bay trên hư không sẽ đậu vào nhánh cây, một con bay 
cao, một con bay thấp, khi đậu vào cành cây cũng trong một lúc, con đậu nhánh 
cao, con đậu nhánh thấp nhưng bóng của chúng đều đến mặt đất một lượt như 
nhau, cũng giống như hai người ở đây cùng chết một lượt, một người thì sanh về 
cõi Phạm Thiên, một người nữa thì sanh ra trong xứ Kashmir này, nơi xa cách 
tuy khác nhau nhưng cũng đồng sanh trong một lúc như nhau, như vậy thật không 
biết được tốc lực của tâm. Dr. Rhinne có xác nhận rằng “Mãnh lực của tâm có 
thể xuyên qua thời gian và không gian thật mau lẹ”. Do nhiều sự kinh nghiệm 
với một gói lá bài để cách khoảng nhau mà Dr. Rhinne khám phá ra sự xa cách 
của thời gian và không gian có trở ngại cho khả năng tư chất để thấy, nghe và 
biết được những biến cố xảy ra từ xa xăm mà cơ quan thông thường không thể 
biết được. Ông Dr. Rhinne còn nói sự gieo con xúc xắc (6 mặt) cũng có ảnh 
hưởng của tinh thần làm cho kết quả theo ý muốn. Năng lực vật lý mà tinh thần 
có được đó gọi là “P.K. Psycho kinesis” động lực học. Như lấy một đề mục nhìn 
thẳng vào lá bài với sự gom cả tinh thần suy nghĩ trong khi ấy người khác lãnh 
lấy cảm tưởng ấy, Dr. Rhinne dám quả quyết rằng “thần giao cách cảm” ấy có 
thể chuyển từ đề mục này sang qua đề mục khác được. 

về lý thuyết, thần giao cách cảm làm cho người ta hỏi tới vấn đề chiêm bao, Chư 
Thiên và các phi nhơn vô hình khác vậy chớ những vật vô hình ấy có ảnh hưởng 
chi đến nhân loại không? về vấn đề này người Tây Âu chỉ cho là “nhân vật thần 
thoại” mà thôi. Nhưng Phật giáo nhìn nhận những nhân vật vô hình ấy là một 
cảnh nào trong 31 cảnh của chúng sanh đi tái sinh. Những nhân vật này cũng có 
ảnh hưởng đến nhân loại. Sự ám chỉ này chỉ nhìn nhận của sự hành vi “tinh thần 
trong tinh thần” và có thể chứng minh một cách rộng rãi. Như người ta nói cà 
lăm, ấp úng khi nằm chiêm bao thấy mình nói cà lăm càng xấu tệ hơn, hoặc nằm 
mộng mị xấu xa thì ngày sau tánh tình không được vui vẻ. Có vài sự mộng mị 
làm ảnh hưởng sâu xa cho đến suốt đời người như có một người bị ảnh hưởng 
của chiêm bao mà bỏ nhà cửa đi mất, có người lại sửa đổi tánh tình sau khi nằm 



19 


chiêm bao, có người ngủ mà vẫn đi như thường (mộng du). Thật vậy, theo khoa 
học Tây Âu đi đã xa mà bây giờ họ có thể đo lường được trọng lượng và luôn cả 
chụp những tư tưởng ngấm ngầm bên trong. Như giáo sư Baradue có dẫn chứng 
một sự thí nghiệm, ông ta hướng dẫn vói một cây gậy mà tinh thần có thể ghi qua 
lắng sóng tư tưởng được ghi vào băng. Ngồi trước dụng cụ mà ông đã chế tạo ra 
là “cây gậy làm cho thấy rõ hình ảnh của tinh thần” (Electro Encephalagraph) rồi 
định thần trên cây gậy vói tất cả năng lực mà y có thể sai khiến và chiếu nó vào 
trong kiếng chụp hình. Ke đó không lâu, khi khui kiếng ấy ra, thì hình cây gậy 
hiện ra giống hệt trên kiếng hình (cây gậy thiệt thì không có trong vòng kiếng 
hình ấy). Những tin tức khác nhau có thể thâu vào một cách rõ rệt, cao hay thấp 
được phát ra rất nhiều lần của sự rung động khi người đến gần máy dụng cụ bén 
nhạy của ông giáo sư Baradue. Bây giờ chúng ta có thể xác nhận sự tưong đồng 
của P.K. và p. A. (Psi ability) với thần thông ( iddhi ) trong Phật pháp như phưong 
ngôn mà ta thường dùng là “Hoa hường dầu gọi là tên khác đi nhưng mùi thom 
vẫn là hoa hường”. 

Như vậy ở đây một lần nữa khoa học lại chứng minh kiến thức của Phật giáo về 
tinh thần là tột đỉnh, tất cả mọi việc được phối hợp và có thể hành vi qua tất cả 
sự biến hóa. 

Với sự hiểu biết rõ ràng về năng lực và ảnh hưởng của tâm linh thì không có thể 
lý luận cho rằng “dòng tư tưởng của tâm, càng nhiều năng lực lại có thể bỏ được 
khi nó đang tiến hành hoặc ăn sâu vào những tế bào rồi cũng như cử chỉ và ấn 
tượng đã để lại trên dụng cụ bén nhạy để thu hình”. Người ta không thể ngạc 
nhiên khi dấu hiệu và tánh tình ngày càng trội hon đã truyền xuống bằng cách 
này từ thế hệ này đến thế hệ khác, khởi sự tự mở ra càng sẵn sàng và dễ dàng 
hon kẻ khác và sự sống làm cho nó tiến hóa lạ thường trong bụng mẹ. Như vậy 
những khuynh hướng truyền thống và đặc sắc của vật lý có thể mang qua từ đời 
này đến đời khác và bỏ lại những điểm bí mật trong co thể mới lúc tái sanh. Cũng 
như người con không giống cha hay mẹ, nhưng lại giống ông nội hay ông cố, ông 
so... điều đó thật không có chi là ngạc nhiên cả. Như tinh thần còn có thể bỏ lại 
dấu vết của nó trên co thể vật chất bằng sự biến cố xảy ra trong hiện tại do sự 
chứng minh rộng rãi. Như chúng ta biết, có một số phụ nữ, nhứt là những người 
có chồng lâu mà không có con, cầu nguyện vói thần Ganesh cho được sanh con 
và khi sự ước nguyện thành tựu thì đứa con sanh ra lỗ mũi giống cái vòi con voi 
(giống hình vị thần ấy mình người đầu voi), lý do lạ lùng này là vì vị Thần thờ 
đó mặt như Chư Thiên mà mũi lại giống như cái vòi voi, đặc điểm này đã in sâu 
vào tinh thần người mẹ khi mang thai cho nên khi sinh đứa con ra cũng giống 
như vậy. Như chúng ta được nói lại, những đứa trẻ như thế ấy ít còn sống sót 
được. Như chúng ta biết có một số phụ nữ thò hình treo trên tường hay đầu 
giường hình tốt đẹp hoặc cảnh, tự nhiên những ảnh hưởng ấy làm cho các đặc 
sắc của hình tượng đó trong khi sanh đứa trẻ ra sau này cũng giống những đặc 



20 


điểm về vật chất ấy. Như vậy thì ảnh hưởng về hình ảnh của thần giao cách cảm 
và thôi miên có thể truyền sang qua bởi phương pháp của sự gom tinh thần trên 
sự cấu tạo về vật chất của đứa trẻ. Thôi miên học cung cấp cho chúng ta một dịp 
để học hỏi sự biến chuyển dưới điều kiện thực hành thử coi. Như hiện giờ một 
phương cách của phép trị bệnh bằng thôi miên mà phần đông các hội y học trên 
thế giới chánh thức nhìn nhận. Thật vậy, sự kinh nghiệm về y học dưới sự thôi 
miên hiện nay giúp khám phá ra những hành vi bí ẩn của tinh thần trên cơ thể vật 
chất này cũng giống như sự khuyên nhủ của những người phụ nữ cầu nguyện với 
thần Ganesh làm cho sự phản ứng vật lý có thể thành đạt được với phương châm 
vật lý. Khi tâm được kiểm soát đầy đủ như trong trường hợp của sự kinh nghiệm 
về thôi miên bất luật sự khuyến nhủ nào có thể làm trong sự tin cậy rằng: Tâm 
linh của đề mục sẽ áp dụng được. Điều hết sức ngạc nhiên là chẳng những tinh 
thần phải nghe lời theo ta mà còn thể chất này cũng hưởng ứng theo luôn. Điều 
này có thể chứng minh như ý nghĩ đốt trên da thịt ai một chỗ nào thì chồ ấy liền 
hiện lên một dấu cháy xem y như ngay chồ chỉ định. 

Còn nhiều trường hợp tương tự, như giáo sư Gates chứng minh những điều kiện 
trong phòng thí nghiệm cách nào tinh thần cơ thể ảnh hưởng đến thể chất dầu cho 
người đã trưởng thành. Ông thấy sự thay đổi của tinh thần về tánh tình y học của 
sự toát mồ hôi, như để cho một người đang cơn giận thở vào trong ống thí nghiệm 
trong năm phút khi nguội và đặt lại thì thấy có một chất nâu, chất này có mãnh 
lực vô cùng độc, còn khi để cho người vì buồn phiền thở vào thì có một chất xám 
xanh... Một cậu bé 16 tuổi có da dày và xám, người ta gọi nó là “Thằng Voi” 
được chữa trị hoàn toàn lành bịnh bằng cách thôi miên. Mô tả sự chữa trị này 
trong tờ nhựt báo British Medical do ông Dr. Mason trị cho tại dưỡng đường 
Queen Victoria thuật lại rằng: Từ da dày xám đen trở nên hồng hào và mềm mại 
trong vòng 10 ngày và 10 ngày ấy cánh tay từ vai ra đến bàn tay hoàn toàn tốt 
đẹp trong trắng. Tất cả điều này chứng tỏ rằng “căn bản vững chắc của đời sống 
chúng ta là cảm giác, suy nghĩ và ước nguyện đều là những tế bào có thể làm cho 
hệ thống nội tạng của những hạch (gland) và cơ quan trong thân con người có 
liên quan đến. về tánh tình y học có chỉ cho ta cái kết quả của tư tưởng do nước 
của các hạch tiết ra trong suốt đời sống của chúng ta. Sự bất đồng tư tưởng quyết 
định sự bất thường làm đảo lộn trọn sự quân bình của đời người và khuấy rối 
những hành vi của cơ quan trong thân thể. Khoa học chứng minh như Đức Phật 
có dạy rằng “Chúng ta là kết quả của tư tưởng chúng ta”. Thật vậy, khi sự vái 
van cầu khẩn cho phục hưng lành mạnh lại thì phải cần trong thời gian lâu mới 
lành mạnh vì trong lúc ấy chất nước trong những hạch biến chuyển thay đổi do 
phản ứng của y khoa, thì sự ước nguyện mới kết quả. Nhưng về những vị Trời 
không thể trả lời được bằng cầu nguyện như vậy vì không thấy có vị Trời nào 
phục hưng lại sau sự cưa tay, chân hay một ngón tay được do người cầu nguyện. 



21 


Còn nói về sự “tiên tri” thì sự này có thể được vì sự bền lòng trong những bộ 
phận của lắng tư tưởng khác nhau mà có thể giải quyết được nhiều sự thay đổi 
của người “tiên tri - seer”. Tinh thần của người tiên tri không phải hoạt động 
trong phạm vi nhỏ hẹp tầm thường như tinh thần của người thường nhân cũng 
như người dùng hai máy thu thanh ở cách xa ngàn dặm mà tiếp được tin tức nhau 
liền — nếu không nhờ sự truyền tin bằng vô tuyến ấy thì con người có thể chờ đến 
già mới được tin do người đi bằng thuyền đến, cũng như thế ấy người “tiên tri” 
tinh thần họ hoạt động trong phạm vi khác nhau do nơi sự rung động nhiều lần 
liên tục như chất “tinh khí — ether” vẫn có nhưng con người chưa khám phá thấy 
được. Cũng như người đứng trên một chồ nào cao có thể thấy rất xa cảnh vật 
chung quanh mình nhiều hơn người đứng dưới thấp. Cũng như thế ấy người “tiên 
tri” tinh thần họ được sáng suốt nên họ có thể thấy xa như vậy. Trước khi mãnh 
lực phi thường nào được sử dụng thì đồ dùng trong phòng thí nghiệm tinh thần 
cho trong sạch cũng phải làm xong trước. 

Có vài quan niệm cho rằng làm thế nào mà tinh thần hoạt động trong làn sóng xa 
vời khác nhau có thể biết được, điều này rất dễ là muốn quan sát thì nên quan sát 
qua tư tưởng chiêm bao. Bây giờ một tư tưởng chiêm bao rõ rệt là lâu với người 
đang nằm chiêm bao nhưng thật ra nó chỉ ở trong vài giây đồng hồ mà thôi. Sự 
này rất rõ rệt là có người khi nghe tiếng nói đầu tiên của một câu chuyện rồi ngủ 
quên và chiêm bao thấy trong chiêm bao thật dài, nhưng khi thức lại thì câu 
chuyện thuật lại chưa chấm dứt. Thật vậy tư tưởng trong chiêm bao có thể đi 
vòng quanh thế giới như ghé Bombay, Cairo, Aden London, Rome, New York... 
và trở lại chồ cũ như trước, trước khi mặt trời mọc. Một cách khác, một chiếc Jet 
phản lực cơ mau nhất biểu diễn như trên phải mất một thời gian thật lâu mới 
xong. Như vậy chúng ta ráng tìm hiểu sự nhạy bén của khả năng tư tưởng của 
chúng ta trên lãnh vực tâm lý khác nhau và người ta có thể vượt qua lãnh vực trí 
tuệ mà lý luận không thể nào hiểu được. Đó là người có tâm linh đạt đến mức 
siêu phàm. 

Đức Phật có nói, không có cái gì thay đổi lẹ làng như tâm thức và cũng không có 
cái để so sánh sự biến chuyển mau lẹ của tâm. Điều này chúng ta có thể biết được 
bằng tự kinh nghiệm lấy mình - cũng như tôi đã có chỉ ra, con người có thể chiêm 
bao thấy không biết bao nhiêu việc trong một giây đồng hồ hoặc đi vòng quanh 
thế giới rồi trở về trong vài phút. Dầu cho phi cơ Jet siêu nhanh nhất trong thời 
đại cũng phải mất ít nhất trong mấy ngày, trong khi tâm thức thì không có giới 
hạn với tinh thần giải thoát. 

Tất cả những điều mà tôi giải ra đây đều nằm trong định luật của tâm thức mà 
Đức Phật đã dạy (cỉtta niyãma ). 

5. Dhamma nỉyãma - định luật về qui phạm hay pháp 



22 


Như trong định luật này giải về sự động đất rung chuyển vũ trụ hoặc sự lạ lùng 
khác phát sanh lên khi một vị Bồ tát lâm phàm giáng sanh vào lòng mẹ, khi đắc 
Vô thượng Chánh giác, khi chuyển pháp luân lần đầu và khi ngài nhập Niết- 
bàn... và như luật nhẹ bay nổi lên còn nặng chìm rớt xuống... 

Những người tin vào đấng tạo hóa và tạo vậy không hiểu biết được những nguyên 
chất (element) của đất, nước, lửa, gió mà Đức Phật đã dạy. Các chất ấy làm việc 
phối hợp chung lại để gìn giữ cho năm định luật của vũ trụ mà chúng tôi đã giảng 
giải. Tuy nhiên chỉ có một số người rất ít về minh sát tuệ hoặc tư tưởng sâu xa 
của ít người Âu châu cố gắng tìm hiểu định luật mà làm cho vũ trụ điều hòa. 

Những người này dầu không có tin “đấng tạo hóa” hoặc họ ở trong sự hoài nghi 
của những sự tin tưởng được truyền cho họ. Và thông qua sự sưu tầm mà họ 
chẳng những đi vòng quanh thế giới mà còn lên đến cung trăng. Thật vậy con 
người đã khởi sự hiểu biết năng lực thiên nhiên của vũ trụ rõ rệt mà họ có thể 
còn muốn nhìn xem sự hành trình lên Hỏa Tinh và Kim Tinh. Mặc dù họ đạt 
được kết quả hay không, đó là một việc sau này sẽ biết được. Điều quan trọng đó 
là một việc hết sức khó khăn mà họ tin tưởng rất dõng mãnh, như người tin vào 
đấng tạo hóa mà họ có thể hoàn tất được khi họ càng ngắm nhìn vào, nhưng họ 
không dám tự phụ xen vào với vũ trụ với sự tạo tác của họ. Vì sự phức tạp về sự 
thăng bằng của sức lượng của những ngôi sao hay những hành tinh vì tất cả đều 
phải làm việc hòa hợp và cộng tác hoàn toàn. 

Theo thời trung cổ, ông bà chúng ta lấy làm lạ về sự vĩ đại của vũ trụ mà họ đang 
ở, làm cách nào mà nó còn sanh tồn hoài, thế nào mà có chúng sanh đến ở, cây 
cối sống theo thứ lớp của nó, gió thổi bốn mùa, làm sao nó lại trở nên lạnh nên 
nóng... Có vài người thì tin rằng đó là do sự hành vi của “thần Mặt trăng”, người 
khác lại cho là do sự hành động của “thần Mặt trời”, có người lại nói đó là do noi 
“thần Gió”... Cuối cùng, không có sự tin tưởng nào làm cho con người vừa lòng 
rồi họ đặt sự cầu van và trách cứ trên một nhân vật gọi là “Đấng Chúa Trời cao 
cả” hay là “Đấng tạo hóa”. Dầu họ đặt sự tin tưởng vào Đấng Chúa Trời cao cả 
nhưng họ cũng không thỏa mãn sự giải quyết về sự rắc rối của đời sống con 
người. Hình như có sự bất công trong đời sống của nhân loại vì vậy mà họ dám 
đổ thừa cảnh cáo đến thần gió và họ cũng loại bỏ ra ngoài những vị thần mà họ 
tưởng tượng đến. Họ trọn vẹn lựa theo định luật mà họ đã có trong tay và thấy rõ 
sự không đúng của sự bí mật và những huyền bí của vũ trụ xuyên qua sự cố gắng 
của mình. 

Sự việc này Đức Phật có nói thí dụ về Đấng Trời tạo hóa và những đau khổ của 
nhân loại rằng “Người có trí tuệ thấy rõ hon người có con mắt đau (là kém trí 
tuệ), tại sao vị Tròi Phạm Thiên hay Đấng Tạo Hóa không tạo ra chúng sanh cho 
đúng đắn hoàn toàn?”. Neu Ngài có quyền năng rộng lớn vô hạn tại sao không 
đưa tay ra tế độ chúng sanh? Tại sao nhân loại lại bị trừng phạt đau khổ? Tại sao 



23 


Ông không ban hạnh phúc cho họ? Tại sao sự xảo trá, láo khoét và ngu xuẩn lại 
thạnh hành? Tại sao sự thắng kẻ giả dối, chân thật và sự công bằng lại bị thất bại? 
Vị vậy mà tôi cho Trời Phạm Thiên tạo hóa bất công đối với chúng sanh và Ông 
tạo ra thế giới này với nơi trú ẩn sai lầm “ bhurỉdatta jãtaka”. 

Đức Phật lại giải thêm: Neu có vài nhân vật có toàn quyền toàn năng làm đầy đủ 
cho chúng sanh hạnh phúc hay đau khổ và hành vi thiện hoặc ác thì nhân vật ấy 
lẫn lộn với tội ác vì con người làm theo ý muốn của ông ta ( mahãbodhi jãtaka). 

Như vậy những người thích theo khoa học thì Phật giáo là thông điệp không có 
chống đối xung đột với người đang tìm theo sự thật của khoa học. Vì Phật giáo 
rất thích hợp với khoa học hiện đại, cũng khảo sát sự việc và chứng nhận sự kết 
quả. 

Dr. Rhinne và nhiều người khác như ông đang theo đuổi sự tìm kiếm về lãnh vực 
“tinh thần siêu diệt” sẽ tìm thấy trên giáo lý của Đức Phật theo ý muốn của họ, 
vì khi giải thích sự phức tạp của năng lực thăng bằng trong vũ trụ, Đức Phật 
không cần đến các vị Trời ban hạnh phúc cho chúng và những người theo gương 
và giáo lý của Ngài không cần vài sự mơ hồ sau này về một cõi thiên đàng tưởng 
tượng của một Đấng Trời Tạo Hóa - nhưng đúng thỉnh thoảng ngay bây giờ. Vì 
vậy Đức Phật có danh hiệu là “Thầy cả Chư Thiên và nhân loại”. Tuy vậy, những 
người tin theo nhân vật của “Đấng Trời tạo hóa” có thân hình và ngũ quan hay 
không, nhưng năng lực huyền bí không biết được của bản chất thiên nhiên người 
Phật tử không cần cãi cọ đến. Vì như chúng ta đã thấy và tin cái thế giới của tinh 
thần và vật chất hiện tại đang hướng dẫn và điều hòa chẳng phải chỉ có một năng 
lực như vậy đâu mà còn có cả năm định luật thiên nhiên khác nữa phụ trợ. 

Sau cùng, tôi xin nhắc lại độc giả một lần nữa là năm định luật thiên nhiên 
ipanca niyãmà) hướng dẫn hay thống trị thế giới bên trong và thế giới bên ngoài 
mà chúng ta đã bàn luận tóm tắt trong quyển kinh nhỏ bé này nó làm việc biến 
chuyển theo hệ thống của “Lý nhân quả” và có liên hệ với nhau như người ta đã 
báo tin rằng “Đức vua đã đến” vậy. 


Soạn xong tại Kỳ Viên tự, rằm tháng Chín — mùa thu năm Nhâm Tỷ nhằm 

21/10/1972 

— Dứt tác phàm 19. Định luật thiên nhiên của vũ trụ — 



